maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


NGUYỄN MINH TIẾN MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 

TOÁN 10 - 

^ KIỀN THỨC Cờ BẢN 

1. Mệnh đề 

/ Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. 

/ Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. 

/ Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa biến nhận giá trị trong một tập X nào đó mà VỚI 
mỗl giá trị của biến thuộc X thì ta được một mệnh đề (đúng hoặc sai). 

2. Mệnh đề phủ định: Cho mệnh đề p 

/ Mệnh đề " không phải p " là mệnh đề phủ định của p và ký hiệu là p. 

/ Nếu p đúng thì p sai và ngược lại nếu p sai thì p đúng. 

3. Mệnh đề kéo theo: Cho hal mệnh đề p và Q 

/ Mệnh đề " Nếu p thì Q " được gọl là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là p => ọ. 

/ Mệnh đề kéo theo p => ọ chl sai khi p đúng và Q sai. 

Chú ý: Trong toán học p được gọl là glả thiết và Q được gọl là kết luận, p là điều kiện đủ để có Q và 
Q là điều kiện đủ để có p. 

4. Mệnh đề đảo: Cho hai mệnh đề p và Q 

Mệnh đề kéo theo p => ọ khi đó mệnh đề Q => p được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề p => ọ 

5. Mệnh đề tương đương : Cho hai mệnh đề p và Q 

/ Mệnh đề "P nếu và chl nếu Q" được gọi là mệnh đề tương đương và kí hiệu là p»ọ. 

/ Mệnh đề p Ọ đúng khl và chỉ khl cả hal mệnh đề p =» ọ và ọ => p đều đúng. 

Chú ý: Nếu mệnh đề p 4» ọ là một định lý ta nól p là điều kiện cần và đủ để có Q 

6. Kí hiệu V (vởi mọi) và 3 (tồn tại) : 

/ Mệnh đề Vx G X, p (x) và 3x G X, p (x). 

/ Mệnh đề phủ định của mệnh đề Vx G X, P(x) là 3x G X, P(x). 

/ Mệnh đề phủ định của mệnh đề 3x G X, P(x) là Vx G X, P(x). 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến 


Trang 1/16 









maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


Ví dụ 1 


Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau? Giải thích? 

1. Nếu a chia hết cho 9 thi a chia hết cho 3. 

2. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 6. 

3. 2 và 3 Là các số nguyên tố cùng nhau. 

4. Nếu a > b thì ơ 2 > b 2 . 

5. Số 7T lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4. 

6. 81 là số chính phương. 

7. Số 15 chia hết cho 4 hoặc cho 5. 

8. Hal tam giác bằng nhau khl và chl khl chúng có diện tích bằng nhau. 

9. Hal tam giác bằng nhau khi và chl khi chúng đồng dạng và có 1 cặp cạnh bằng nhau. 

10. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khl nó có một góc bằng tổng hal góc còn lại. 

11. Đường tròn có một tâm đốl xứng và có một trục đối xứng. 

12. Hlnh chữ nhật có hal trục đỗl xứng. 

13. Một tứ giác là hlnh thoi khl và chỉ khl nó có hai đường chéo vuông góc VỚI nhau. 

14. Một tứ giác nội tiếp được đường tròn khi và chỉ khi nó có hal góc vuông. 


Ví dụ 2 


Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? Giải thích ? Phát biểu các mệnh đề đó thành lời ? 
a) Vx G R, X 1 > 0. b) 3x G Q, 4x 2 — 1 = 0. 

c) VxgR,x 2 -x = 1. d) VxgR,x>3=>x 2 >9. 

e) 3x G R, X > X 2 . f) 3x G R, 5x - X 2 < 1 . 


Hi Ví dụ 3 H, v ‘-» V' \ J 


Cho các mệnh đề chứa biến p (x) VỚI X 

G K. Tlm X để p (x) là mệnh đề đúng 

a) p (x) : X 2 - 5x + 4 = 0. 

b) p (x) : X 2 - 5x + 6 = 0. 

c) p (x) : 2x + 3 < 7. 

d) P(x) :x 2 + x + 1 > 0. 

e) p (x) : X 2 + 2x + 3 = 0. 

f) P(x) :x 2 -2x-3 > 0. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 2/16 



















maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 



Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau 


a) Vx G R : X 2 > 0. 


b) 3xeQ: 4 x 2 — 1=0. 


c) Vx G M : X 2 - X - 2 < 0. 


d) V /1 G N : n 2 + 1 không chia hết cho 3. 


e) V/7 G N : n 2 + n chia hết cho 2. 


f) Vx G M : X 4 - X 2 + 2x + 2 > 0 



Phát biểu các mệnh đề sau bằng cách sử dụng khái niệm " điều kiện cần và đủ " 

1. Một số tự nhiên có chữ số tân cùng là chữ số 5 thì nó chia hết cho 5. 

2. Nếu a + b > 0 thì một trong hai số a và b phải dương. 

3. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3. 

4. Nếu a và b cùng chia hết cho c thi a + b chia hết cho c. 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


1 Mệnh đề: mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo 
Cấp độ Dễ 

Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Hãg mở cửa ra! 

b) Số 20 chia hết cho 8. 

c) Số 17 là một số ngugên tố. 

d) Bạn có thích chơi bóng đá không? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 2. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

a) Đăk Lăk là một thành phố của Việt Nam. 

b) Sông Hương chảg ngang gua thành phố Huế. 

c) Hãg trả lời câu hỏi này! 

d) 5 + 19 = 24. 

e) 6 + 81 = 25. 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 3. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề sai? 

(1) Hãy cố gắng học thật tốt! 

(2) Số 20 chia hết cho 6. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến Trang 3/16 















maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


(3) Số 5 là số nguyên tố. 

(4) Số 15 là một số chẵn. 

A. 1. 13. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 4. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? 

A. Paris có phải là thủ đô của nước Pháp không? 13. Parls là thủ đô của nước Pháp, 
c. -\/3 là một số vô tl. D. Tam giác ABC có một góc tù. 

Câu 5. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề? 

A. Mọl số tự nhiên đều là số nguyên. 13. Số 2017 là số nguyên tố. 

c. Tổng các góc trong của một tam giác bằng 90°. D. X 2 — 3x + 2 > 0. 

Câu 6. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng? 

A. 7T là một số hữu tl. 

B. Tổng hai cạnh của một tam giác luôn lớn hơn cạnh thứ ba. 
c. Bạn có chăm học không? . 

D. Con thì tháp hơn cha. 

Câu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 7 < 7. B. 7 < 10. c. 7T 2 > 10. D. n < Ưĩõ. 

Câu 8. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề "Hôm nay, trời nắng to"? 

A. Hôm qua, trời nắng to. B. Hôm nay, trời nắng không to. 

c. Hôm nay, trời không nắng to. D. Hôm nay, trời mưa to. 

Câu 9. Phủ định của mệnh đề "Dơl là một loài chim" là mệnh đề nào sau đây? 

A. Dơl là một loài có cánh. B. Chim cùng loài VỚI dơl. 

c. Bồ câu là một loài chim. D. Dơl không phải là một loài chim. 

Câu 10. Trong các câu khẳng định sau, câu nào là mệnh đề sai? 

A. Nếu tam giác ABC thỏa mãn AB 2 + AC 2 = BC 2 thì tam giác ABC vuông tạl B. 

B. 2 là số nguyên tố. 

c. Nếu một phương trinh bậc hal có biệt thức A không âm thi nó có nghiệm. 

D. Tổng 3 góc trong của một tam giác bằng 180°. 

Câu 11. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọl động vật đều dl chuyển" ? 

A. Mọl động vật đều không dl chuyển. B. Mọl động vật đều đứng yên. 

c. Có ít nhất một động vật không dl chuyển. D. Có ít nhất một động vật dl chuyển. 

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Nếu n là một số nguyên lẻ thì n 2 là số lẻ. 

B. Điều kiện cần và đủ để số tự nhiên n chia hết cho 3 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. 

c. Tứ giác ABCD là hlnh chữ nhật khl và chl khi nó thỏa mãn AC — BD. 

D. Tam giác ABC là tam giác đều khl và chl khl nó thỏa mãn đồng thời hal điều kiện AB = AC và A = 60°. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 4/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Nếu a > b thí ơ 2 > b 2 . B. Nếu a 2 > b 2 thi a > b. 

c. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3. D. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9. 

Câu 14. Biết A là mệnh đề sai, còn B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đâg đúng? 

A. B => A. B . B<*A. c. Ã&B. D. B => Ã 

Câu 15. Cho ơ, b là hal số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đâg sai? 

A. Nếu ơ, b là các số lẻ thi ab lẻ. B. Nếu a chẵn và b lẻ thì ab lẻ. 

c. Nếu ơ và ố lẻ thì a + b chẵn. D. Nếu a 2 lẻ thì a lẻ. 

Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Nếu /77, n là các số vô tì thì /77./7 cũng là số vô tl. 

B. Nếu ABC là một tam giác vuông thì đường trung tugến ứng VỚI cạnh hugền bằng nửa cạnh hugền. 
c. VỚI ba vectơ ~a, b,~c đều khác vectơ 0, nếu ~a, b cùng hướng VỚI ~c thi £?, b cùng hướng. 

D. Điểm c là trọng tâm của tam giác ABC khl và chl khl CA + CB + cc = 0. 

Câu 17. Cho các mệnh đề p : "5 chia hết cho 2" và Q : "11 là số nguyên tố". Tim mệnh đề đúng trong các 

mệnh đề sau. 

A. ọ => p. B. p => Q. c. p Ọ. D. p => Ọ. 

Câu 18. Xét mệnh đề chứa biến P(n) : “n chia hết cho 12". Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. P(48). B. P(4). c. P(3). D. P(88). 

Cáp độ Vừa 

Câu 19. Cho các mệnh đề p : "Vn G N, /7:2 và n:3 thì /7:6", ọ : "V/7 G z, /7:6 thì /7:3 và /7:2". Khẳng định nào 

dưới đây đúng vế tính đúng - sai của các mệnh đề p và ọ? 

A. p đúng, Ọ sai. B. p sai, ọ đúng. c. p và ọ cùng sai. D. p và ọ cùng đúng. 

Câu 20. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? Có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

a) Tam giác cân có hal góc bằng nhau phải không? 

b) Hal vectơ có độ dàl bằng nhau thì bằng nhau. 

c) Một tháng có tốl đa 5 ngày chủ nhật. 

d) 23 là một số nguyên tố. 

e) Đồ thị của hàm số y = ax 2 (a Ỷ 0) là một đường parabol. 

A. Có 5 mệnh đề; 4 mệnh đề đúng. B. Có 4 mệnh đề; 3 mệnh đề đúng, 

c. Có 3 mệnh đề; 2 mệnh đề đúng. D. Có 4 mệnh đề; 2 mệnh đề đúng. 

Câu 21. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. —7T < — 2 <=> 7T 2 < 4 . B. 7T < 4 4» 7T 2 < 16 . 

c. ựã < 5 => 2 V 23 < 2 • 5 . D. v/23 < 5 => -2^23 > -2 • 5. 

Câu 22. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 7T là số không nhỏ hơn 4. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến 


Trang 5/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


B. Nếu a, b, c, cl là các số thực thỏa mãn a + b > c + d thì ơ > c và b > cl. 
c. Nếu a > 3 thì ơ > 0. 

D. 3x e N,x 2 = 2 . 

Câu 23. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai? 

A. Tứ giác là hlnh binh hành thì có hai cặp cạnh đối bằng nhau. 

13. Tam giác đều thì có ba góc có số đo bằng 60°. 
c. Hal tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 

D. Một tứ giác có bốn góc vuông thì tứ giác đó là hlnh chữ nhật. 

Câu 24. Mệnh đề nào dưới đâg là mệnh đề phủ định của mệnh đề "An nói Binh tặng hoa cho mẹ vào ngàg 
8 - 3" 7 

A. Cường nói Binh tặng hoa cho mẹ vào ngàg 8-3. 

B. An nói Binh không tặng hoa cho mẹ vào ngàg 8-3. 
c. An không nói Binh tặng hoa cho mẹ vào ngàg 8-3. 

D. An nói Binh tặng hoa cho mẹ vào ngàg sinh nhật 

Câu 25. Phủ định của mệnh đề " Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn " là mệnh đề nào 
sau đâg? 

A. Mọi số vô tý đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn. 

B. Có ít nhất một số vô tý là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, 
c. Mọi số vô tý đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 

D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn. 

Câu 26. Cho mệnh đề đúng: "Tất cả mọi người bạn của Tuấn đều biết bơi". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề 
nào đúng? 

A. Binh biết bơi nên Binh là bạn của Tuấn. 

B. Chiến là bạn của Tuấn nên Chiến không biết bơi . 

c. Minh không biết bơi nên Minh không là bạn của Tuấn. 

D. Thành không là bạn của Tuấn nên Thành không biết bơi. 

Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 

A. Nếu hai số ngugên a, b cùng chia hết cho số ngugên c thi a + b chia hết cho c. 

B. Nếu một số ngugên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 2 và 3. 

c. Nếu hai số thực X, y thỏa mãn X + y > 0 thì có ít nhất một trong hai số X, y là số dương. 

D. Nếu phương trinh bậc hai ơx 2 + bx + c = 0(ơ ^ 0) có a và c trái dấu thì nó có hai nghiệm phân biệt. 

Câu 28. Trong các mệnh đề sau đâg, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng? 

A. Nếu hai số ngugên ơ và b cùng chia hết cho số nguyên c thì a + b chia hết cho c. 

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau, 

c. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9. 

D. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 6/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


Câu 29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 

A. Nếu cả hai số chia hết cho 3 thì tổng hai số đó chia hết cho 3. 

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thi chúng có diện tích bằng nhau, 
c. Nếu một số tận cùng bằng 0 thl nó chia hết cho 5. 

D. Nếu một số chia hết cho 5 thì nó có tận cùng bằng 0. 

Câu 30. Cho A, B là hai điểm trên đường tròn (C) tâm o, và / là một điểm trên đoạn AB (dâg AB không đi 
gua tâm O). Mệnh đề nào sau đâg đúng? 

A. "Nếu / là trung điểm AB thì 01 = AB". 13. "Nếu / là trung điểm AB thì OI-LAB". 

c. "Nếu / là trung điểm AB thì 01 AB". D. "Nếu / là trung điểm AB thì 01 — ^AB". 

Câu 31. Trong các mệnh đề đảo của các mệnh đề sau, số mệnh đề đảo đúng là 

a) Nếu các số ngugên ơ và b cùng chia hết cho số ngugên c thi a + b chia hết cho c. 

b) Nếu một tam giác có hai góc bằng 60° thl tam giác đó đều. 

c) Nếu n là số ngugên lẻ thì 3 n + 1 là số ngugên chẵn. 

d) Nếu a và c trái dấu thì phương trinh bậc hai ax 2 + bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt. 

A. 1 . 13. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 32. Cho mệnh đề "Phương trinh X 2 + 2x +1 = 0 có nghiệm". Tlm mệnh đề phủ định của mệnh đề trên và 
cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định. 

A. "Phương trinh X 2 + 2x + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt". Đâg là mệnh đề sai. 

13. "Phương trinh X 2 + 2x + 1 = 0 có nghiệm kép". Đâg là mệnh đề đúng, 
c. "Phương trinh X 2 + 2x + 1 = 0 vô nghiệm". Đâg là mệnh đề sai. 

D. "Phương trinh X 2 + 2x + 1 = 0 vô nghiệm". Đâg là mệnh đề đúng. 

Câu 33. Giả thugết Goldbach khẳng định rằng mọi số ngugên chẵn lớn hơn 2 đều có thể viết được dưới dạng 
tổng của hai số ngugên tố (chẳng hạn 2016 = 13 + 2003). Và cho đến bâg giờ, chưa có ai chứng minh được 

giả thuyết trên là đúng, và cũng chưa có ai tim được một phản ví dụ chl ra rằng giả thuyết trên là sai. Hỏi 

một phản ví dụ chứa nội dung nào dưới đây? 

A. Một số nguyên lẻ lớn hơn 2 mà có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. 

B. Một số nguyên lẻ lớn hơn 2 mà không thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. 

c. Một số nguyên chẵn lớn hơn 2 mà có thể viết được dưới dạng tổng của hai số không nguyên tố. 

D. Một số nguyên chẵn lớn hơn 2 mà không thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. 

Cấp độ Khỏ 

Câu 34. Tlm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Một năm có tối đa 52 ngày chủ nhật. B. Các số nguyên tố đều là số lẻ. 

c. Giải thưởng lớn nhất của Toán học là giải Nobel. D. Có vô số số nguyên tố. 

Câu 35. Biết A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, c là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. A => c. B. c => (A => ẽ) . c. (ẽ => C) =>• A . D. c => (A =>• ổ). 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 7/16 





maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


Câu 36. Cho A, B và c là các mệnh đề. Biết rằng các mệnh đề A, B và A =» (B => C) là các mệnh đề đúng. 
Phát biểu nào sau đâg là đúng? 

A. A => B là mệnh đề đúng. B. A => c là mệnh đề sai . 

c. A <=> B là mệnh đề sai . D. c =$■ B là mệnh đề đúng . 

Câu 37. Cho các mệnh đề p : " Ị \/l 25 + \/5j là số ngugên" và ọ : "3x e Q : X — 2 = 0". Phát biểu nào sau 
đâg đúng? 

A. p => Ọ là mệnh đề sai. B . Q => p là mệnh đề đúng, 

c. p => Ọ là mệnh đề sai. D . p <=> Q là mệnh đề đúng. 

Câu 38. Cho ba mệnh đề 

P: "Số 20 chia hết cho 5 và chia hết cho 2", 

Ọ: "Số 35 chia hết cho 9", 

R: "Số 17 là số ngugên tố". 

Hãg tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đâg. 

A. p => (Ỡ => R). B. R=>Q. c. (P => P) => Ọ. D. (Q => R) => p . 

Câu 39. T!m mệnh đề sai. 

A. Nếu một tích chia hết cho số ngugên tố p thì tồn tại một thừa số của tích chia hết cho p. 

B. Nếu tích của hal số ngugên ơ và b chia hết cho số ngugên /77, trong đó b và /77 là hai số ngugên tố cùng 

nhau, thì a chia hết cho /Tỉ. 

c. Nếu số ngugên a chia hết cho các số ngugên /77 và n thì a chia hết cho BCNN của /77 và /7. 

D. Số nguyên dương nhỏ nhất có 12 ước nguyên dương là 72. 

Câu 40. T!m mệnh đề sai. 

A. Trong các hlnh chữ nhật có cùng chu vl, hlnh vuông có diện tích lớn nhất. 

B. Trong các tam giác có cùng chu vi, tam giác đều có diện tích lớn nhất, 
c. Nếu các hlnh tròn có cùng chu vi thì chúng có cùng diện tích. 

D. Nếu hlnh tròn và hlnh vuông có cùng diện tích thì htnh vuông có chu vi nhỏ hơn. 

Câu 41. T!m mệnh đề sai. 

A. 26 là số tự nhiên nhỏ nhất khl chia cho 5 thì dư 1, chia cho 7 thi dư 5. 

B. Không tồn tại một số tự nhiên có hal chữ số, sao cho binh phương của nó cũng tận cùng bởi hal chữ số 

ấy theo đúng thứ tự. 

c. Một số có số lượng các ước là số lẻ thi số đó là số chính phương. 

D. Số chính phương chia hết cho 8 thi phải chia hết cho 16. 

2 Mệnh đề: mệnh đề tương đương, mệnh đề chứa biến 
Cấp độ Dễ 

Câu 42. Cho hlnh thoi ABCD tâm o. Mệnh đề nào sau đây tương đương VỚI mệnh đề "ABCD là hlnh 
vuông"? 

A. AC1BD. B. AC = BD. c. AB = CD. D. ẽõồ = 90°. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến 


Trang 8/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


Câu 43. Cho p và Ọ là hai mệnh đề. p : "Tuần này tôi mua một vé xổ số vietlott", ọ : "Tôi sẽ trúng 100 tì 
đồng". Mệnh đề nào dưới đây không là mệnh đề p <=> ọ. 

A. "Tuần này tôl mua một vé xổ số vletlott nếu và chỉ nếu tôl sẽ trúng 100 tì đồng" . 

13. "Tuần này tôl mua một vé xồ số vletlott khl và chl khl tôl sẽ trúng 100 tl đồng", 

c. "Nếu tuần này tôl mua một vé xổ số vietlott thl tôl sẽ trúng 100 tì đồng. 

D. "Tuần này tôl mua một vé xổ số vletlott là điều kiện cần và đủ để tôl sẽ trúng 100 tl đồng". 

Câu 44. Cho p là mệnh đề đúng, ọ là mệnh đề sal. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ộ. B. Ọ => p. c. p <=> Ọ. D . p <=> Q. 

Câu 45. Cho p là mệnh đề "khối lượng riêng của sắt nặng hơn khối lượng riêng của đồng", ọ là mệnh đề 
"khối lượng riêng của đồng nhẹ hơn khối lượng riêng bạc". Mệnh đề Q <í=> p là mệnh đề nào dưới đây? 

A. "Khối lượng riêng của đồng nặng hơn khối lượng riêng bạc nếu và chỉ nếu khối lượng riêng của sắt nặng 
hơn khối lượng riêng của đồng" . 

13. "Khối lượng riêng của đồng nhẹ hơn khối lượng riêng bạc khl và chỉ khl nếu khối lượng riêng của sắt 
nặng hơn khối lượng riêng của đồng". 

c. "Nếu khối lượng riêng của đồng nhẹ hơn khối lượng riêng bạc thì khối lượng riêng của sắt nặng hơn 
khối lượng riêng của đồng". 

D. "Khối lượng riêng của đồng không nhẹ hơn khối lượng riêng bạc nếu và chl nếu khối lượng riêng của 
sắt nặng hơn khối lượng riêng của đồng". 

Câu 46. Phát biểu thành lời mệnh đề ”3x G N : X 2 + 1 > lo 1000 ”. 

A. Tồn tại số nguyên X sao cho X 2 + 1 > lo 1000 . 

B. Tồn tạl số nguyên X sao cho X 2 + 1 < lo 1000 . 

c. Tồn tạl số nguyên dương X sao cho X 2 + 1 > lo 1000 . 

D. Tồn tạl số tự nhiên X sao cho X 2 + 1 > lo 1000 . 

Câu 47. Tim mệnh đề phủ định của mệnh đề "Vz G z : z 2 + z > z 4 + 10". 

A. "3z G z : z 2 + z < z 4 + 10". B. "3z G z : z 2 + z < z 4 + 10". 

c. "3z G z : z 2 + z > z 4 + 10". D. "3z G z : z 2 + z > z 4 + 10". 

Câu 48. Cách phát biểu nào sau đây không dùng để phát biểu mệnh đề p ọ? 

A. p khi và chỉ khl Q. B. p tương đương ọ. 

c. p kéo theo ọ. D. p là điều kiện cần và đủ để có ọ. 

Câu 49. Cho tam giác ABC và tứ giác MNPQ. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Tam giác ABC cân tạl A <=> AB = AC. 

B. Tứ giác MNPQ là hlnh vuông o. MN = NP. 

c. Tứ giác MNPQ là hình binh hành MN PQ và MN = PQ. 

D. Tam giác ABC vuông tạl A ^ AB -L AC . 

Câu 50. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Một tứ giác là hlnh binh hành khi và chl khl nó có một cặp cạnh đốl song song và bằng nhau. 

B. Một tứ giác là hlnh binh hành khl và chl khl nó có hal cặp cạnh đốl song song, 

c. Một tứ giác là hlnh binh hành khl và chl nó có hal đường chéo bằng nhau. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 9/16 





maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


D. Một tứ giác là hlnh binh hành khi và chl khi nó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi 
đường. 

Câu 51. T!m mệnh đề đúng. 

A. V/7 E N : n > 0. B. 3/77 G z : 2 /Tỉ = /77. c. Vx e R : X 2 > 0. D. 3k E Q : k 2 = 2. 

Câu 52. Mệnh đề "Binh phương mọi số thực đều không âm" mô tả mệnh đề nào dưới đâg? 

A. "V /1 e N : n 2 > 0". B. "3x E R : X 2 > 0". c. "Vx E R : X 2 > 0". D. "Vx E R : X 2 > 0". 


Câu 53. Mệnh đề "Có ít nhất một số tự nhiên khác 0" mô tả mệnh đề nào dưới đâg? 

A. "V /1 e N : /7 Ỷ 0". B. "3x E N : X = Q". c. "3x E z : X Ỷ 0". D. "3x E N : X Ỷ 0". 

Câu 54. Cho mệnh đề chứa biến P(x): X + 2 > X 2 . Mệnh đề nào sau đâg là đúng? 

A. P(3). B. P(—1). c. P(1). D. P(—3). 


Câu 55. Phủ định của mệnh đề V /1 E N, n 2 — n là số chẵn? 


A. Vn E N, n 2 — n là số lẻ. 
c. 3/1 E N, n 2 - n là số chẵn. 

Câu 56. Mệnh đề nào sau đâg là đúng? 

X 2 

A. 3x E z, ——— E z. 

_ _ X + 2 

c. 3x E M, X 2 + 3x + 5 = 0. 

Câu 57. Mệnh đề nào sau đâg là đúng? 

A. Vx E M, 3y E M, X + 2y > 3. 

c. Vx, y E R, X 2 + y 2 + xy + X + y > 0. 

Câu 58. Câu nào sau đâg không phải là mệnh đề. 
A. 2 + X = 3. B. 3 - 2 = 1. 

Câu 59. Cho các phát biểu sau: 


B. V/7 E N, n 2 — n là số chẵn. 

D. 3 n E N, n 2 - n là số lẻ. 

B. Vơ, ử em, ơ 2 + ủ 2 > 2 ab. 

D. Vy E z, y 3 > y. 

B. Vx E M, Vy E K, X + 2y > 3. 

D. 3/77 E z, /77 2 + 1 chia hết cho 4. 

c. 2 < ự3. D. 1 - X 2 < 2. 


1. Hãg đl nhanh lên! 

2. 4 + 5 + 6 = 15. 

3. Năm 2000 là năm nhuận. 


4. x + 5 > 10. 

5. Trái đất hlnh lập phương. 

6. Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương. 


Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề? 

A. 4. B. 2. c. 5. D. 3. 

Câu 60. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề phủ định sai? 

A. Phương trinh X 2 — 3x + 2 = 0 vô nghiệm. B. 2 10 — 1 không chia hết cho 11. 

c. Có hữu hạn số ngugên tố. D. 7 2017 - 2 2017 chia hết cho 5. 

Câu 61. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai. 

A. Nếu 2 + 3 = 5 thì 169 chia hết cho 13. 

B. Nếu 45 là số nguyên tố thì 5 > 6. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 10/16 





maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


c. Nếu 42 chia hết cho 5 thì 42 chia hết cho 7. 

D. Nếu 2 5 — 1 là số nguyên tố thi 12 là ƯCLN của hai số 4 và 6 . 

Câu 62. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. 3/7 G N : n 2 = /7. B. V/7 G N : n 2 > 0. 

c. 3/7 G N : n 2 - 2 = 0. D. V/7 G N : n 2 + 1 là số lẻ. 

Câu 63. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

<Ị 

A. Vx E M : X 2 > 0. 13. Vx G R : X < X - 1. c. 3x G R : X 2 + 1 = 3x. D. Vx G M : - > X. 

Cấp độ Vừa 

Câu 64. Cho các mệnh đề p đúng, ọ đúng, R sai. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ? 

1 )(P =><?)=*/?. 

2) R => (P => Ọ). 

3) (P=>R) <=> Ọ. 

4) (R <=> Ọ) <=>. p. 

A. 1. 13. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 65. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C". 

A. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C". 

B. "Tồn tạl một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C". 
c. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C". 

D. "Mọl loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C". 

Câu 66. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ? 

1) Tồn tại số tự nhiên /7 sao cho /7 2 + 1 chia hết cho 2. 

2) Với mọi số thực X, X 2 + 2x + 1 luôn dương. 

3) Nếu /7 là số tự nhiên chia hết cho 3 thl /7 2 chia hết cho 9. 

4) Tồn tại số tự nhiên /7 sao cho n 2 + n + 5 chia hết cho 77. 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 67. Cho các mệnh đề p, ọ, R trong đó R là mệnh đề đúng. Gọi X, y là giá trị của các mệnh đề p, Q, X, y 

nhận các giá trị đúng hoặc sai. Có tất cả bao nhiêu cặp glá trị (x; y) sao cho mệnh đề (R => P) <í=> (R => Ọ) 

đúng? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 68. Tim mệnh đề phủ định của mệnh đề V/77 G z, 3/7 G z : m 2 — n 2 = 1. 

A. 3/77 G z, V/7 G z : m 2 — n 2 Ỷ 1 ■ 13- 3/77 G z, V/7 G z : /77 2 — n 2 = 1. 

c. 3/77 G z, 3/7 G z : /77 2 — /7 2 ^ 1. D. V/77 G z, V/7 G z : /T7 2 — /7 2 = 1. 

Câu 69. Tim mệnh đề phủ định của mệnh đề 3x G M, 3y G M : X 2 — y 2 > lo 1000 . 

A. 3x G M, 3y G M : X 2 - y 2 < lo 1000 . B. Vx G M, Vy G K : X 2 — y 2 > lo 1000 , 

c. Vx G M, Vy G M : X 2 - y 2 < lo 1000 . D. Vx G M, Vy G R : X 2 - y 2 < lo 1000 . 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến 


Trang 11/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


Câu 70. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Trong vũ trụ tồn tại một hành tinh mà mọi địa điểm trên 
bề mặt hành tinh đó có nhiệt độ nhỏ hơn —100°C". 

A. "Trong vũ trụ tồn tại một hành tinh mà mọi địa điểm trên bề mặt hành tinh đó có nhiệt độ lớn hơn 
-100°C". 

B. "Trong vũ trụ tồn tại một hành tinh mà mọi địa điểm trên bề mặt hành tinh đó có nhiệt độ không nhỏ 
hơn — 100°C". 

c. "Trong vũ trụ tồn tại một hành tinh có ít nhất một địa điểm trên bề mặt có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 
-100°C". 

D. "Trong vũ trụ mọi hành tinh đều có ít nhất một địa điểm trên bề mặt có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 
-100°C". 

Câu 71. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P:"3x G R : X — 3 > 0" là : 

A. P:"3x G R : X - 3 < 0". 13. P:"Vx G R : X - 3 < 0". c. P"Vx G R : X - 3 > 0". D. p"3x £ R : X - 3 > 0". 

Câu 72. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P:"Vx G M : X 2 > 0" là : 

A. P:"3x G M : X 2 < 0". 13. P:"Vx G M : X 2 < 0". c. P:"3x G R : X 2 < 0". D. P:"Vx £ R : X 2 > 0". 

Câu 73. Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q:"Vx G K : X 2 + 1 ^ 0" là : 

A. Ọ:"3x G R : X 2 + 1 = 0". 13. Ọ:"Vx £ R : X 2 + 1 Ỷ 0". 

c. Ọ:"Vx G R : X 2 + 1 = 0". D. Ọ:"3x G R : X 2 + 1 Ỷ 0". 

Câu 74. Mệnh đề "3x G M : X 2 — 3x + 2 = 0" được mô tả bởl mệnh đề nào dưới đâg? 

A. Mọl số thực X đều là nghiệm của phương trinh X 2 — 3x + 2 = 0. 

B. Có ít nhất một số thực X là nghiệm của phương trinh X 2 — 3x + 2 = 0. 

c. Có dug nhất một số thực X là nghiệm của phương trinh X 2 — 3x + 2 = 0. 

D. Nếu X là số thực thl X 2 - 3x + 2 = 0. 

Câu 75. Chọn mệnh đề đúng. 

A. VxgM,x>3^x 2 >9. 
c. Vx G M, X 2 > 9 => X > 3. 

Câu 76. Chọn mệnh đề đúng. 

A. Vx G R, X 2 > 5 => X > ự5 hoặc X < —y/5. 
c. VxgM,x 2 >5=>x>±ư5. 

Câu 77. Chọn mệnh đề đúng. 

A. Vx G R, X 2 < 16 X < +4. 

c. Vx G R, X 2 < 16 X < -4 hoặc X > 4. 

Câu 78. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Vn G N, n r :2 => n: 2. 
c. Vn G N, n 2 :6 => n:6. 

Câu 79. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Hal tam giác bằng nhau khl và chl khl chúng đồng dạng. 

B. Một tứ giác là hlnh chữ nhật khi và chl khl nó có 3 góc vuông, 
c. Một tam giác là vuông khl nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. 


B. Vx G M, X > —3 X 2 > 9. 

D. Vx G M, X 2 > 9 => X > -3. 

B. Vx G R, X 2 > 5 => — \/5 < X < ự5. 

D. Vx G M, X 2 > 5 => X > V5 hoặc X < —ự5. 

B. Vx G M, X 2 < 16 -4 < X < 4. 

D. Vx G M, X 2 < 16 -4 < X < 4. 

B. Vn G N, n 2 \ 3 => n\ 3. 

D. Vn G N, n 2 :9 => n: 9. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến 


Trang 12/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


D. Một tam giác là đều khi và chl khi nó có hai đường trung tugến bằng nhau và có một góc bằng 60°. 

Câu 80. Cho đoạn thẳng AB, (d) là đường trung trực của AB. Mệnh đề nào sau đâg là sai? 

A. M G (d) khi và chl khi MA — MB. B. M G (d) nếu và chỉ nếu MA — MB. 

c. Để M G (d), điều kiện cần và đủ là MA — MB. D. M G (d) => M là trung điểm của AB. 

Câu 81. Cho hal mệnh đề p và ọ. Mệnh đề p 4» ọ đúng khi 

A. p đúng và ọ sai. B. p đúng và ọ đúng. c. p sal và ọ đúng. D. p sai và ọ sal. 

Câu 82. Cho hai mệnh đề p và Q. Mệnh đề p <=> Q đúng khi 


A. p đúng và ọ sai. B. p đúng và Q đúng. 

x 2017 

Câu 83. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : — —— G z. 

X + 2016 

A. P(2016). B. P(2). 

Câu 84. Mệnh đề nào sau đâg là đúng? 

A. 3n G z, 9/1 2 = 1. 
c. 3x G Q,x 2 — 2 = 0. 

Câu 85. Mệnh đề nào sau đâg là mệnh đề sai. 

A. 3 là ước của 9. 
c. 9 là số chính phương. 

Câu 86. Phủ định của mệnh đề 3x G z : 1 — X 2 > 0 là 
A. 3x G z : 1 - X 2 < 0. B. Vx G z : 1 - X 2 > 0. 

Câu 87. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. Nếu a > b thì a 2 > b 2 . 
c. Nếu a chia hết cho 9 thl ơ chia hết cho 3. 


c. p sai và p đúng. D. p đúng và Q đúng . 

Mệnh đề nào sau đâg là đúng? 
c. P(4). D. P(2017). 

B. V n G N, n 2 > n. 

D. 3y G z, 3y 2 — 10y + 3 = 0. 

B. 5 là số ngugên tố. 

D. X không là số âm thì X là số dương. 

c. Vx G z : 1 - X 2 Ỷ 0- D. Vx G z : 1 - X 2 < 0. 

B. Nếu a 2 > b 2 thì ơ > b . 

D. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9. 


Câu 88. Trong các mệnh đề sau đâg, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 

A. Nếu cả hal số chia hết cho 3 thì tổng của hal số đó chia hết cho 3. 

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau. 

c. Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0 thi số đó chia hết cho 5 . 

D. Nếu một số chia hết cho 5 thì nó có chữ số tận cùng bằng 0. 

Câu 89. Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ X trong độl bóng đá. P(x) là mệnh đề chứa biến "x cao trên 175 
(cm)". Phát biểu thành lờl mệnh đề "Vx G X, P(x)"? 

A. Mọi cầu thủ trong độl tugển bóng đá đều cao trên 175 (cm). 

B. Trong số các cầu thủ trong độl tugển bóng đá có một số cầu thủ cao trên 175 (cm). 
c. Bất cứ al cao trên 175 (cm) đều là cầu thủ bóng đá. 

D. Có một số người trong cao trên 175 (cm) là cầu thủ bóng đá. 

Câu 90. Cho mệnh đề P(x) : "Vx G M : X 2 + X + 1 > 0". Phủ định của mệnh đề P(x) là 
A. Vx G R : X 2 + X + 1 < 0. B. Vx G R : X 2 + X + 1 < 0. 

c. 3x G K : X 2 + X + 1 < 0. D. 3x G R : X 2 + X + 1 < 0. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 13/16 





maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG Ị MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


Câu 91. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Điều kiện cần và đủ để phương trinh bậc hai ax 2 + bx + c = 0 vô nghiệm là A = b 2 — 4 ac < 0. 

B. Số nguyên /1 chia hết cho 5 khl và chl khi số tận cùng của n phải là số 0 hoặc số 5. 

c. Điều kiện cần và đủ để để A ABC đều là A ABC cân. 

D. Số nguyên n là số chẵn khl và chl khi n chia hết cho 2. 

Câu 92. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Tứ giác ABCD là htnh chữ nhật tứ giác ABCD có 3 góc vuông. 

13. Tam giác ABC đều A = 60°. 
c. Tam giác ABC cân tạl A<=> AB = AC. 

D. Một tam giác là tam giác vuông <=> nó có một góc bằng tổng hal góc còn lạ 1. 

Câu 93. VỚI glá trị nào của X để mệnh đề chứa biến Ọ(x): "2x 2 — 5x + 2 = 0" là một mệnh đề đúng? 

A. X = ị. 13. X = 1. c. X = 3. D. X = 5. 

Câu 94. Cho các mệnh đề sau: 

P: "Tam giác ABC đều"; R: "Tam giác ABC cân"; 

Q: "Tam giác ABC có 2 góc bằng 60°"; S: "A ABC có ba cạnh AB - AC = BC". 

HỎI có bao nhiêu cặp mệnh đề tương đương? 

A. 3. 13. 2. c. 6. D. 4. 

Câu 95. Cho mệnh đề chứa biến P(x): "x G K : y/x > x". Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. P( 0 ). B.p(AỊ. c. p Ị ^ j . D. P( 2 ). 

Cấp độ Khỏ 

Câu 96. Biết A là mệnh đề sal, còn B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. B => A B. B <=> A. C.B*>Ã D. s => Ã 

Câu 97. Biết A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, c là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. A=>c. B. (ẽ=>C)=>A c. C=>[A=>B). D. C=>(A=>S). 

Câu 98. Cho A, B, c là ba mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A . A => (ổ => c). B. c => Ã c . s => (A => c). D. c ^ (A => ổ). 

Câu 99. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng? 

A. Vn G M : 2/1 > rí'. B. Vx e R : X < X + 1". 

c. 3x G Q : X 2 = 2". D. 3x G R : X 2 - 3x + 1 = 0". 

Câu 100. Cho mệnh đề chứa biến : P(x) = "x 2 — 3x + 2 = 0". Mệnh đề P(x) đúng khi nào? 

A. X = 0. B. X = 1. c. x=-1. D. X = —2. 

Câu 101. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. 3/1 G z, nịn + 1) là số lẻ. B. Vx G M, X 2 — 2x — 1 > 0. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến 


Trang 14/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


c. Vn e N, n(n + 1)(/7 + 2) chia hết cho 6. D. Vn G N,2" + 1 là số nguyên tố. 

Câu 102. Cho mệnh đề A => B đúng và A <=> B là sai. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sal? 

A. A => ổ. B. B => A c. A =► ẽ. D . B => Ã 

Câu 103. Cho các mệnh đề: 

A: " Nếu A ABC đều có cạnh bằng ơ, đường cao là h thì h — cr ^ " 

B: " Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hlnh vuông " 

C: "15 là số nguyên tố " 

D: " >/225 là một số nguyên " 

Hãy cho biết trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng. 

A. (A =ỳ D) <* (B => C). B. (A => B) «• (C => D). c. (B => D) => (A => C). D. [A => B) => c => D. 

Câu 104. Mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. A ABC đều <=> A ABC cân và có 1 góc bằng 60° . 

B. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm o o OA = OB = oc = OD. 
c. Tam giác ABC vuông tại c o AB 2 = AC 2 + CB 2 . 

D. Một A ABC đều thì A ABC cân và ngược lại . 

Câu 105. Mệnh đề nào dưới đây tương đương VỚI mệnh đề "Nếu số nguyên n chia hết cho 6 thi n chia hết 
cho 2 và 3" ? 

A. Nếu số nguyên n không chia hết cho 6 thì /7 không chia hết cho 2 và 3. 

B. Nếu số nguyên n chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 3 thì n chia hết cho 6. 
c. Nếu số nguyên n chia hết cho 2 và 3 thi n chia hết cho 6. 

D. Nếu số nguyên n không chia hết cho 2 hoặc không chia hết cho 3 thì n không chia hết cho 6. 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa biến 


Trang 15/16 




maths287 - 0916625226 - http://www.toanmath.com/ 


CHƯƠNG i MỆNH ĐỀ - TẬP HỘP 


ĐÁP ÁN CÂU 


1 B 

12 c 

23 c 

34 D 

45 

2 D 

13 c 

24 c 

35 D 

46 

3 B 

14 D 

25 c 

36 B 

47 

4 A 

15 B 

26 c 

37 B 

48 

5 D 

16 A 

27 B 

38 c 

49 

6 B 

17 D 

28 c 

39 D 

50 

7 c 

18 A 

29 D 

40 D 

51 

8 c 

19 D 

30 B 

41 B 

52 

9 D 

20 B 

31 c 

42 B 

53 

10 A 

21 A 

32 c 

43 c 

54 

11 c 

22 c 

33 D 

44 c 

55 


NGHIỆM 




67 B 

78 D 

89 A 

100 B 

68 A 

79 A 

90 c 

101 c 

69 D 

80 D 

91 c 

102 B 

70 D 

81 D 

92 B 

103 A 

71 B 

82 D 

93 A 

104 D 

72 c 

83 A 

94 A 

105 D 

73 A 

84 D 

95 D 


74 B 

85 D 

96 D 


75 A 

86 D 

97 c 


76 A 

87 c 

98 D 


77 B 

88 D 

99 B 



Biên soạn: Nguyễn Minh Tiến - mciths287 
Nam Cao - Kiến Xương 
Ngày 29 tháng 8 năm 2017 


HỎI TRẮC 

56 A 

57 A 

58 A 

59 A 

60 D 

61 D 

62 A 

63 c 

64 B 

65 c 

66 c 


Vấn đề: Mệnh đề và mệnh đề chửa hiến 


Trang 16/16 




